(PHẢN V) 


HƯỚNG DẪN 


KỸ THUẬT THIÊN CĂN BẢN 
CHO NHỮNG PHẬT TƯ TẠI GIA 


I. “Thiền” là gì?! 


Trong Phật giáo, “Thiền” có nghĩa là “tu dưỡng Tâm” hay “huấn 
luyện Tâm” (mặc dù, nên nhớ, việc hành thiên cũng liên quan 
đên cả Thân). 


Trong suốt quá trình hành thiền, Tâm của bạn, hay nói đúng hơn 
là cuộc sống tỉnh thần của bạn, sẽ tăng trưởng lên: Tâm trí của 
bạn trở nên sáng tỏ hơn, và bạn sẽ có được tầm nhìn hiểu biết 
hay tri kiến tốt hơn. Thân & Tâm bạn sẽ bắt đầu trở nên lành 
mạnh hơn để bắt đầu nhìn vào bản thân mình, nhìn vào mọi 
người và sau đó nhìn được vào mọi hiện tượng xung quanh, nhìn 
thấy được mọi thực tại theo đúng bản chất thực sự của chúng. Đó 
cũng là mục tiêu của Thiền Phật giáo. 


Thiền cũng đơn giản làm cho chính bản thân bạn hạnh phúc. Có 
một sự tĩnh lặng đẹp đẽ và mạnh mẽ bên trong bạn, cho dù mọi 
sự náo nhiệt, ôn ào ở bên ngoài xã hội xung quanh bạn. 


= Hầu hết mọi người cần phải bắt đầu bằng việc tu dưỡng sự 
tĩnh lặng trước — Đó là mảng “dừng” hay mảng “tính lặng” 
của Thiền. Điều này có nghĩa là sẽ tránh xa, tránh bỏ mọi rối ren 
hay rối trí là những dạng chướng ngại xung quanh. Những sự tối 
ren hay rối trí là những dạng “chướng ngại”, là những tính chất 
tiêu cực về mặt tâm linh trong đời sống hàng ngày của chúng ta. 


Những chướng ngại đó là: 


! Phần V “Hướng Dẫn Kỹ Thuật Thiền Căn Bản Cho Những Phật Tử Tại Gia” 
được biên dịch theo hướng dẫn trong quyên sách “Pracfical Guide For Begginners 
& Instructors” của Piya Tan biên soạn năm 1984. Ông từng xuất gia tu học tại 
Thái Lan hơn 20 năm. Ông là đệ tử học tu Thiền từ một trong những thiền sư lỗi 
lạc nhất thế giới là thiền sư Mahasi Sayadaw, Miến Điện. Ông đã viết 42 quyên 
sách, 19 quyên sách cẩm nang và nhiều tham luận về Phật giáo. Hiện nay giảng 
dạy Phật pháp và Thiền Phật giáo ở các trung tâm Phật học và đại học lớn ở 
Singgapore, Mỹ, Malaysia và Thái Lan. 


395 


() tâm Tham dục, 

(1) tâm Sân hận, 

(ii) tâm Lo lăng, 

(iv) cảm thọ Biếng nhác & Buồn ngủ 
(v) tâm Nghi ngờ. 


Trong Phật học, năm (5) điều này được gọi là “Năm Chướng 
Ngại” cho quá trình Thiên tập (và có lẽ cho bât kỳ sự tiên bộ nào 
về mặt tâm linh), do chính Đức Phật chỉ ra. 


— Khi tâm bạn trở nên tĩnh lặng, thì tâm cảng trở nên tập trung 
hơn, lúc nào cũng vậy, và khi đó bạn dễ dàng thấy được những 
bản chất của vẫn đề hay bản chất của mọi sự vật rõ ràng hơn. Đó 
là lúc Trí Tuệ Bên Trong của bạn được khởi sinh. Đây là mảng 
“biết & thấy” của Thiền. 


> Máng “fĩnh lặng” của thiên là định tâm thì gọi là “Thiền 
Định”, mảng “biết & thấy” của thiên là mảng “Trí tuệ” hay còn 
gọi là “Minh Sát” của thiên. Thiên Minh Sát là quản sát một 
cách rõ ràng, mình mẫn, bằng tâm đã tĩnh lặng. 


Đến lúc này, thì bạn có khả năng thấy được bản chất của mọi 
hiện tượng thân tâm và bên ngoài là vô thường, là bât toại 
nguyện và giả tạm. 


Điêu này dê hiệu như vây: 


Khi bạn nhìn mọi thứ thân tâm và bên ngoài bằng tâm bị che mờ 
bởi Tham, Sân, S1 & và những chướng ngại khác, thì tâm đã bị 
che mờ, bạn sẽ thấy mọi sự một cách không rõ ràng, không 
đúng. (Giống như bạn nhìn sự vật, cảnh vật, ngôi nhà phía xa và 
mặt trăng qua màn sương mù). 


396 


Nhưng khi tâm bạn được tập trung và fĩnh lặng, không còn bị che 
mờ bởi những Tham, Sân, S1 & những chướng ngại nói trên, thì 
do tâm đang sáng tỏ và bạn sẽ nhìn được mọi bản chất của mọi 
sự vật bên ngoài và trong thân tâm một cách rõ ràng, sáng suối. 
(Giống như bạn nhìn mọi vật xung quanh, ngôi nhà bên kia sông 
và mặt trăng khi trời đã sáng tỏ và trong suốt). Và khi nhìn được 
một cách sáng suốt thì lẽ tự nhiên là sẽ dễ thấy được bản chất sự 
vật đúng “#0z-chúng-l2” hơn, thì đó gọi là trí tuệ, là mục đích 
của Thiền tập. 


II Bắt Đầu 


Cách tốt nhất để bắt đầu thiền tập là hãy tham dự vào một lớp 
học thiên có một người hướng dân kinh nghiệm, một vị thây hay 
một thiên sư hướng dân. 


Sau khi bạn đã biết những thao tác cơ bản và cảm thấy tự tin, bạn 
có thể bắt đầu tham dự vào một khóa thiền. Một nơi tô chức những 
thời khóa thiền là một nơi lý tưởng, có điều kiện, môi trường vật 
chất và tinh thần hỗ trợ cho không khí của việc hành thiền. 


Tuy nhiên, những điều hướng dẫn sau đây trong quyền 
sách này có thể được dùng cho những người không có điều 
kiện tiếp xúc trực tiếp với một vị thầy hướng dẫn ở một lớp 
thiền hay một khóa thiền, vì nhiều lý do về thời gian hay không 
gian, chăng hạn nhà ở quá cách xa nơi có những trung tâm thiền 
hay chùa chiềng tổ chức những khóa thiền tập. 


Sự hướng dẫn sẽ cố gắng rất gọn gàng, rõ ràng, dễ hiểu. Mỗi 
một vẫn đề cần làm rõ (ví dụ như: “Nghi ngờ”), thì nó sẽ được 
xuống hàng trong một đoạn viết riêng để bạn dễ dàng nắm bắt 
từng bước. 


297 


Vậy là chúng ta bắt đầu từ đây!. 


Trước khi bước vào việc thiền tập, bạn cần phải có được những 
điêu & những thứ cân thiết sau đây: 


(a) Phải có một đời sống đạo đức, lương thiện, có giới hạnh 


Trước hết, điều kiện “cần” quan trọng đầu tiên là gn phải có có 
một đời sống Đạo Đúc theo giới hạnh và một tỉnh thân chánh 
frực. Nếu bạn là người không hay chưa phấn đấu trong chương 
trình “Hãy làm Người tốt!” như đã nói trong phần trước của quyền 
sách, thì có vẻ như bạn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc thiền tập, 
vì thân tâm bạn chưa “êm đẹp” cho sự tập luyện về tinh thần đó. 


Ví dụ, nếu bạn không phải là người phấn đấu tuân giữ Năm Giới 
đạo đức, bạn vẫn hàng ngày làm những nghề thiếu lòng từ bi như 
giết mô, buôn bán thịt động vật hay thường xuyên nhậu nhẹt, 
rượu chè, thì việc tập thiền để tìm đến sự tĩnh lặng hay trí tuệ gì 
gì đó...cũng chỉ là vô ích và vô nghĩa mà thôi. 


Đời sống có giới hạnh đạo đức của một Phật tử hay một “Người 
Tốt!” chuẩn bị bước vào thiền tập chính là việc kiêng cử, không 
làm những điều đã được quy ước trong “Năm Giới”. Đối với 
những người chưa quy y hay chưa bao giờ thệ nguyện giữ Năm 
Giới, thì ít nhất đó cũng là những người biết tôn trọng sự sống, 
biết tôn trọng mọi người, tôn trọng lẽ thật, biết giúp đỡ người 
khác, không làm những điều tội lỗi, trái đạo đức, trái lương tâm, 
bắt hiểu, bất nghĩa. 


Bước chuân bị cũng bao gôm cả việc xóa bỏ những tội lỗi và 


những nghi ngờ ra khỏi tâm trí, hãy xác định răng mình bắt đầu 
học tập một lôi sông mới, đê giúp ích cho bản thân mình. Nêu 


398 


bạn đã từng làm “lỗi lầm” và luôn luôn ám ảnh hay ngượng 
ngùng về những điều đó mỗi khi nghĩ về một đời sống tốt lành 
hay việc thiền tập, thì bạn hãy cố găng xua tan nó đi, hãy “sửa 
khăn áo”, chững chạc, đứng dậy ngay thăng, bắt đầu một trang 
mới trong đời mình. Bởi vì cuộc sống sinh hoạt, thân tâm của 
mỗi người là điều kiện rất quan trọng cho việc thiền tập. 


Nếu có những “nghi ngờ” gì về việc kết quả của thiền tập hay về 
giáo lý của Đức Phật, bạn phải dứt khoát loại bỏ nó ngay từ ban 
đầu, nếu không bạn không nên tiễn hành thiền tập tâm linh, vì 
điều đó chắc chắn không mang lại kết quả gì hết. “Nghi ngờ” là 
một trong 5 trở ngại lớn nhất (như đã nói trên) cho việc tu dưỡng 
và chuyên hóa tâm. Nghi ngờ là một tình trạng Tâm bạn không 
sẵn sàng, không thích hợp, không đủ điều kiện để cho việc hành 
thiền. Nếu một cái chén đã bị mẻ hay bị lủng, thì tốt hơn bạn 
không nên dùng nó để múc cơm, múc canh. Vì kết quả là bản 
thân nó không làm được. Canh cơm sẽ đồ chảy ra ngoài hết. 


(b) Quần áo & Ăn uống 


Bạn nên mặc quần áo đơn giản, nhẹ nhàng, thoải mái, tốt nhất là 
che phủ hết cơ thê, chân và cánh tay. Bạn cứ nhìn những nhà sư 
trong y phục ngồi thiền thì rất dễ biết. Bạn cũng nên chuẩn bị 
quân áo âm, nêu bạn đang ở trên vùng lạnh hay trong những 
ngày lạnh hay phòng quá lạnh, bởi vì khi hành thiền cơ thê 
không vận động nhiều, bạn có thể bị lạnh. 


Bạn phải có trang bị cho mình miếng đệm ngồi thiền (tọa cụ), 
tọa cụ sẽ giúp cho việc ngồi thoải mái và ngồi được lâu khi thiền 
tập. (Những loại đệm ngồi thích hợp sẽ được hướng dẫn chỉ tiết 
trong Mục 4 của Chương nảy). 


399 


Nêu trong tình huông bạn quên mang đệm ngôi hoặc trong một 
hoàn cảnh nào đó không có đệm ngôi thiên, bạn có thê gâp một 
cái mên đê làm đệm lót ngôi khi thiên. 


Thói quen ăn uống thích hợp cũng rất quan trọng và rất hữu 
ích cho việc hành thiền. Ăn quá nhiều trước lúc thiền tập sẽ làm 
cho bạn buồn ngủ và biếng nhác (là một trong 5 trở ngại đã nói). 
Nhưng nếu ăn quá ít quá lâu trước khi thiền tập sẽ làm bạn bị 
yếu vì đói. 


Vì vậy, chúng ta dễ hiểu vì sao những người theo pháp môn Tu 
Thiên trong Phật Giáo thường không được ăn sau giờ Ngọ buổi 
trưa. Họ chỉ ăn bữa sáng và bữa trưa. Sau đó thì họ hành thiền 
vào buổi chiều, tối hay khuya sáng hôm sau. Mục đích cũng là 
tránh việc ăn nhiều, ăn quá gần giờ hành thiền sẽ gây buồn ngủ 
và biếng nhác. 


Bạn cũng nên tránh ăn những đồ ăn khó tiêu, đồ ăn không sạch 
sẽ, vì chúng có thê gây khó chịu hay làm rôi loạn thân tâm từ 
trong đường ruột. 


Khi ăn bạn nên nhai thật kỹ, để giúp cho ruột dễ tiêu hóa và sau 
đó mình cảm thấy nhẹ nhàng. Sau này bạn cũng sẽ biết rằng, 
việc nhai thức ăn một cách đầy chú tâm (chánh niệm) đó cũng đã 
là một cách hành thiền, vì thiền tập là những việc bạn sẽ “chú 
tâm” miên mật, liên tục trong bất kỳ sinh hoạt nào của mỗi ngày. 
Nếu bạn đến một thiền viện, một trung tâm thiền nào vào Ø1ờ ăn 
sáng hay ăn trưa, bạn sẽ thấy quý sư thầy hay những người tập 
thiền ăn uống một cách chú tâm “vào việc ăn” trong im lặng như 
thế nảo. 


(c) Môi trường thích hợp cho việc thiền tập 


400 


Nơi thiền tập phải là một chỗ được cách ly, yên bình và an toản. 
“An toàn” ở đây không có nghĩa là phòng tránh ăn trộm, ăn 
cướp, mà, ví dụ, với ý nghĩa là bạn sẽ khó bề yên tâm khi ngồi 
thiền dưới một mái nhà siêu vẹo sắp ngã hay bên dưới một cành 
cây mục hay cạnh một tổ ong gần đó... 


Nếu không phải trong nhà kín, thì tốt đẹp hơn là nơi nào có cảnh 
quan thiên nhiên xung quanh, sẽ tạo không khí an lành và dẫn 
nhập thiên cho những thiên sinh. 


Những nơi thiên lý tưởng đó như là một căn chòi bên con suôi, 
một cái côc trong cánh rừng hay trên vùng sơn cước, hay một 
ngôi chùa hay tu viện ở cách xa và thanh bình. 


Đó là ở chỗ thiền tập hay chùa chiềng. Còn bên trong nhà của 
bạn, bạn cũng có thê tìm một phòng hay một mái hiên văng vẻ, 
yên tĩnh đê ngôi tập thiên. 


Nếu bạn tập thiền ở nhà, thời gian tốt nhất để tập thiền là khi 
bạn cảm thấy thích thiền nhất. Hãy chắc chăn là bạn đã nghỉ 
ngơi và ngủ đủ giấc, nhưng phải tránh việc ngủ nhiều, vì ngủ 
nhiêu lại là một chướng ngại cho việc phát triển Tâm. 


Việc thể dục nhẹ nhàng hàng ngày như đi bộ hay tập yoga, hay 
tập co duỗi cơ bắp là rất tốt cho “gân cốt” đề ngồi thiên. 

(d) Sự Tự Do Cá Nhân 

Điều quan trọng kế tiếp là phải hoàn toàn tự do, không vướng 
bận điều gì trong Tâm. Nếu bạn đang tham dự một khóa thiền 


hay đang đến dự thiền ở một thiền viện hay một ngôi chùa, thì 
bạn nên cô găng không đọc bât kỳ kinh sách hay sách báo gì 


401 


trước khi ngôi thiên, vì việc đọc sẽ làm phân tâm, như che phủ & 
xao lãng, làm cản trở cho việc tập trung vào thiên tập của bạn. 


Nếu bạn đang ở vào những ngày bận rộn, công việc tấp nập hay 
bận tâm nhiều vì những điều khác, bạn phải cố gắng rũ bỏ tất cả 
những suy nghĩ về những việc còn làm chưa xong, về người 
thân, bạn bè, hay những hoạt động ở chỗ làm, những lễ hội.. 
đang lôi cuốn bạn khỏi sự tập trung cho thiền tập. 


Hãy tạm thời cách ly khỏi thế giới hiện hữu! — Điều này rất quan 
trọng: Luôn nhớ tắt hết điện thoại, (ngay cả chế độ im lặng cũng 
không nên đẻ, vì khi bạn để chế độ đó, tâm bạn còn trông đợi 
người khác nhắn tin hay gọi đến, như vậy cũng chăng ích gì). 
Nói chung là cố găng không còn thứ gì có thê quấy rầy bạn trong 
suốt thời gian thiền tập. 


(e) Những người bạn tinh thần 


Ở nơi thiền tập, khi gặp mọi người bạn phải luôn luôn nói 
chuyện cởi mở, dễ thương, lễ phép và tốt lành. Khi bạn giao 
thiệp tốt lành với mọi người, tâm của bạn cũng hoan hỷ, thoải 
mái, miệng luôn nở những nụ cười đây thân mến, tạo nên niềm 
thanh thản và bình an đề hành thiên. 


Việc thiền tập của bạn sẽ tốt đẹp và hữu ích hơn nhiều khi bạn 
đang thiên tập với những người đông đạo, những người bạn 
tinh thân mà bạn đã trao đôi một cách thân thiện và hoan hỷ đó. 


3. Những Thao Tác Đầu Tiên 


402 


Những người mới bắt đầu tập thiền thường thấy ngượng nghịu 
và khó khăn để “nhảy ngay” vào hành động thiền tập. Trong 
những trường hợp đó, bạn nên bắt đầu bằng vài câu tụng niệm, ví 
dụ như tụng niệm trong đầu mấy câu về Đức Phật, những câu lễ 
lạy Đức Phật như những lần lạy Phật hay niệm Phật khác. Hay 
có thê tụng một bài kinh ngắn. 


Nếu bạn thích, bạn có thê “chỉ ngồi” và không làm gì hết trong 
một lúc trước khi bạn cảm thấy đến lúc thích hợp hay đủ tịnh 
tâm đề bắt đầu việc thiền tập. 


Hoặc trong trường hợp này, bạn có thể mở ra đọc vài dòng hay 
vài trang hướng dẫn về việc thiền tập của bạn, chăng hạn như 
quyên sách này. Đó cũng là một cách để bạn “bắt trớn”, hướng 
tâm và bắt đầu việc thiền tập một cách tự nhiên. 


Nếu thời tiết nóng âm, bạn nên đề ý đến cơ thê và việc vệ sinh cá 
nhân trước khi ngôi vào thiền tập, mục đích là để khi bạn bắt 
đầu, bạn sẽ không bị những trở ngại đó. Ở những nơi thiền ở 
vùng núi non, gần sông nước, việc tắm rửa sạch sẽ không những 
làm bạn tươi tỉnh và đễ chịu trước khi thiền mà còn không tạo cơ 
hội cho loài muỗi vì chúng hay bị hấp dẫn bởi mùi cơ thể và mùi 
của mô hôi. 


Nếu bạn mới đến tập thiền ở một chỗ mới, bạn nên khởi sinh 
Tâm Từ, rải tâm từ của bạn xung quanh nơi ấy, giống như cách 
bạn trải lòng thân mến với những người bạn xung quanh trong 
một khóa thiền vậy. Mục đích là để mang lại sự bình an và nhẹ 
nhàng trong Tâm bạn. 


Hay bạn có thể tâm niệm đọc tụng bài “Kinh Lòng Từ” (Metta 
Sutta) của Đức Phật. Sau khi đọc bạn sẽ có được sự nhẹ nhàng, 


403 


sự ủi trong tâm, nơi mới sẽ trở thành một nơi thân quen, thân 
thiện đê bạn bắt đầu việc thiên tập của mình. 


Thật ra, việc rải lòng từ và đọc “Kinh Lòng Từ” là do Đức 
Phật chỉ dạy cho những hành giả học trò của Người đến tu tập, 
hành thiền ở những nơi mới hay những nơi hoang văng. Có thể 
có rất nhiều “chúng sinh khuất mặt” ở đó, và họ sẽ được an ủi 
& an lòng khi thấy bạn rải lòng từ khắp xung quanh nơi họ 
đang nhìn thấy bạn mà bạn không nhìn thấy họ bằng mắt 
thường của mình. 


Những “chúng sinh khuất mặt” có thể bao gồm cả những ngạ 
quý (hồn ma, oan hồn như ta thường gọi), những quỷ thân, địa 
thần, những thiên thân ở tầng thấp trên trái đất. 


4. Tư Thế Ngồi Thiền 
(U CHÂN —- 


(a) —= Tư thế ngồi thiền tốt nhất của chân là kiểu ngồi tréo 
chân nhau hay còn gọi là kiêu ngồi Hoa Sen hay Kiết Già. 
Khi ngôi, hai chân bắt chéo lên nhau, ví dụ bản chân phải 
gác lên đùi trái, trong khi chân trái lại gác lên trên chân 
phải và bàn chân trái lại gác lên đùi phải. Với tư thế này, 
hai chân đan chéo nhau và (cùng với mông) tạo thành một 
“đế ngồi” rất vững chắc và cân đối và rất tốt cho cột sống 
lưng. 


Về mặt tâm linh, kiểu ngồi Hoa Sen được cho là cách nối kết 


mình với trời và đât. Vê mặt kỹ thuật, đơn giản là nêu bạn ngôi 
được một tư thê ngôi tôt nhât, cân đôi, vững chắc, thì bạn sẽ ngôi 


404 


thiền được lâu mà không thấy mệt mõi hay nao núng đề thay đổi 
tư thế. 


Tuy nhiên đối với một số người, như người phương Tây, thì tư 
thế này ban đầu hơi khó tập và những người bị đau những khớp 
đầu gối, khớp bàn chân, xương chân thì không thê tập ngồi tư thế 
này lâu được. 


(b) — Nếu tư thế này ban đầu thường khó khăn đối với những 
người mới bắt đầu tập thiền, thì bạn có thể thử cách ngồi 
“nửa” Hoa Sen hay Bán Già, tức là hai chân không cần phải 
đan chéo nhau, nhưng bạn chỉ cần ngồi với chân phải để luôn 
xuống sàn nhà, và chân trái thì gác lên chân phải, bàn chân trái 
thì gác lên đùi phải. (Sau một lúc ngồi thiền, nếu bạn cảm thấy 
mỏi chân hay mỏi cột sống lưng, bạn có thê đổi thay phiên hai 
chân ngược lại, tức là đến lượt chân trái đặt xuống sàn nhà, và 
chân phải thì đặt trên chân trái... ). 


(c) — Nếu tư thế ngồi này cũng là vấn đề đối với bạn, vậy bạn 
nên thử ngồi tư thế “1/4 Hoa Sen” hay Bán Bán Già, hay còn 
được gọi bằng cái tên rất phố biến đó là tư thế ngồi “kiểu Miễn 
Điện”, có lẽ vì được áp dụng rất nhiều ở Miễn Điện. Tư thế này 
thì cả hai chân đều được đặt lên trên sàn nhà, không có chân nào 
gác lên chân nào cả. Bạn hãy chọn một chân, và hướng gót chân 
vào phía g1ữa cơ thể bạn, và chân kia đặt trước chân đó, với gót 
chân hướng cũng hướng vảo trong bạn và chạm vào mu bàn chân 
phía trong. 


Nếu khi bạn ngồi “tư thế Miến Điện” này bạn cảm thấy không 


chăc chăn, không an tọa vì cột sông lưng không thây thoải mái 
lăm, Hoặc đa sô nhiêu bạn sẽ thây răng 2 đâu gôi của mình 


405 


không thê nào chạm sàn nhà trong tư thế này, thì bạn nên bắt đầu 
dùng miếng đệm lót mông hay bồ đoản. 


(d) — Nếu những tư thế trên cũng không thích hợp cho bạn 
vì những lý do nào đó, bạn có thể dùng một hay hai miếng 
đệm lót và ngồi theo kiêu quỳ, với hai đầu gối và hai chân đặt 
trên miếng đệm lót, với phần cuối chân và bàn chân đặt lên 
sản nhà. 


(e) — Cuối cùng, bạn cũng có thê chọn những tư thế ngồi khác, 
bạn có thể ngôi trên một ghế đâu bằng gỗ hay bằng nhựa chắc; 
hoặc bạn có thể ngồi trên một cái ghế dựa, có thể lót miếng đệm 
lót để ngồi cho êm và chắc. 


(Kiểu ngồi Hoa Sen hay Kiết Già) 


406 


(Kiểu ngồi Nửa Hoa Sen hay Bán Giả) 


(Kiểu ngồi Miến Điện) 


407 


(Kiểu ngồi trên ghế dựa) 


(Kiểu ngồi trên ghế đầu) 


408 


Lưu Ý: 


Bạn nên lưu ý đến các bước để thiết lập tư thế ngồi Hoa Sen 
(Kiêt Già) như hình minh họa bên dưới: 


(Đầu tiên đan hai chân lại, (Sau đó, từ từ bắt chân phải 
ngôi trong vòng 5-10 giây) đặt chéo qua đùi trái) 


(Sau cùng, bắt chân trái 
đặt chéo qua đùi phải) 


409 


(2) TAY - 


Đặt hai tay nhẹ nhàng bên trước bạn. Bàn tay trái ngửa ra, cùng 
với tay trái đặt lên trên đùi trái. Bàn tay phải cũng nằm ngữa và 
đặt lên lòng bàn tay trái. Những ngón tay khép lại. Và một cách 
tự nhiên là những ngón tay cái sẽ nằm cao hơn một chút so với 
lòng bàn tay. Hai đầu hai ngón tay cái có thể chạm nhẹ vào nhau 
khi hai bàn tay đan lồng vào nhau. 


CÁNH TAY —~ 


Hai cánh tay thì thả lỏng thoải mái ở hai bên, cân đối có vẻ như 
tạo thành hai cánh cung tròn. Vì vậy, hai cánh tay hơi rộng ra 
hai bên (do việc lồng hai bản tay vào nhau), chứ không kẹp sát 
vào cơ thể. (Nếu hai cánh tay khép sát vào hai bên hông, thì khi 
bạn ngôi thiền lâu, sẽ cảm thấy thân mình dần ấm lên và gây 
buôn ngủ). 


(3) LƯNG 


Giữ lưng thăng đứng, nhất là vùng thắt lưng. Giữ lưng thắng 
đứng ở đây không có nghĩa là giữ thắng đơ, thắng cứng một cách 
gượng ép. Giữ thắng một cách tự nhiên, thay vì những xu hướng 
khòm lưng mà mọi người hay bị mắc phải. Mục đích là giữ cho 
cột sống luôn thăng, không bị đau hay tật sau này, và ngồi thiền 
sẽ được lâu, ít mỏi hơn, giúp cho Tâm trí tỉnh táo, minh mẫn và 
ít buồn ngủ hơn. 


(4) MẮT -— 


Mắt nên khép lại để tránh nhìn hay bị thu hút bởi những cảnh 
trân xung quanh bên ngoàải. Tuy nhiên, nêu bạn trở nên buôn ngủ 


410 


vì việc nhăm mất, thì bạn nên hé mắt, tức mở mắt một nửa, nhìn 
xuông dưới sàn nhà vê phía trước, với góc khoảng 45 độ. 


(5) MIỆNG - 


Hàm miệng cũng được để tự nhiên. Hai hàm răng có thể hở ra 
hoặc tiêp xúc nhẹ. Môi cũng khép lại một cách nhẹ nhàng, vì chủ 
yêu bạn thở băng mũi. 


(6) LƯỠI — 


Đầu lưỡi nên để chạm nhẹ phía trên vòm miệng, ngay phía sau 
của hàm răng trên. Điều này là để kiểm soát việc tiết nước miếng 
để không phải luôn luôn tiết và nuốt nước bọt liên tục. Nhưng 
khi nào bạn cảm thấy nhột hay ngưa ngứa chỗ cô họng, bạn cứ 
nuốt nước bọt một cách tự nhiên, và bạn cũng nên chú tâm, hằng 
biết việc nuốt nước bọt này, đúng như sự chú tâm vào những sự 
việc khác khi đang hành thiên. 


(7) CÔ — 

Nên giữ cổ hơi nghiêng về phía trước, nhưng không nên quá 
nghiêng hay gục đầu, vì như vậy sẽ gây ra trạng thái buồn ngủ. 
Còn nêu giữ cô quá thăng đứng, sẽ gây ra nhúc nhích cô, mỏi cô 
và gây xao lăng, mât đi sự chú tâm. 


5. Hai Phương Pháp Thiền Quan Trọng 


411 


Vấn đề về cá nhân con người càng trở nên phổ biến và phức tạp 
trong thời đại ngày nay, so với quá khứ. Càng ngày càng bức 
xúc, càng thêm stress, càng thêm bất an, càng thêm hỗn loạn 
trong tâm trí. Con người có vẻ cảng ngày càng phát triển phương 
tiện sống vật chất, nhưng càng ngày càng bị lạc hướng và mất 
cân băng về cuộc sống tinh thần. 


Đa số chúng ta trong thời đại ngày nay làm việc và sống như 
những cái máy, chỉ nghĩ đến cơm áo gạo tiền và thậm chí không 
còn biết hay nhớ được “lý do” hay “lẽ sống” của cuộc đời mình. 
Chúng ta sống để làm gì? Tại sao chúng ta được sinh ra để rồi 
chết đi vào một ngày về sau đó? Hầu hết chúng ta ngày nay là 
vậy. Bạn cứ thử hỏi lại chính mình thì sẽ thấy điều này là đáng 
buôn như vậy. 


Hai dạng vấn đề tinh thần thường thê hiện trong bản thân chúng 
ta là: 

(1) Sự căng thắng và những vẫn đề liên quan (như lo lắng, bất 
an, bất hạnh...) 


(2) Những khó khăn về Ø1aO tiếp (như giận dữ, sự tranh giành, sự 
đua tranh, chen lần, “chiên đâu”...) 


Đối với mỗi vấn đề trên đây, Phật Giáo cũng có một số phương 
pháp giúp xoa dịu và chữa lành. Hai phương pháp Thiền được 
khuyên, vì dễ thực hành và dễ mang lại kết quả nhất cho việc 
chữa trị, đó là: 

(1) Thiền quán Chú Tâm (Chánh niệm) vào Hơi Thở, (để 
khắc phục vấn đề tinh thần thứ nhất ở trên, tức giúp xua tan sự 


căng thăng và những hậu quả của nó). 


(2) Thiền quán Tu dưỡng Lòng Từ Bi (Tâm Từ), (để khắc 
phục vấn đề thứ hai, giúp xua tan đi những niềm sân hận, ganh 


412 


ghét, tranh đua, giúp tăng trưởng lòng từ bi, thương mến con 
người và vạn vật). 


(D. PHƯƠNG PHÁP “THIÊN CHÚ TÂM VÀO HƠI THỞ” 


Còn được gọi là “Quán niệm hơi thở”. 


Phương pháp “Thiền Chú Tâm vào Hơi Thở” là rất hiệu quả để 
đôi trị với những suy nghĩ lang mang, lăng xăng, căng thăng và 
mang lại sự tĩnh lặng, bình an cho tâm mình. 


Phương pháp này được khuyên là cần phải thực hành đầu tiên, 
trước tất cả những phương pháp thiền tập khác. Bởi vì nếu 
không tập trung vào sự chú tâm vào hơi thở vào ra của mình 
được, thì có lẽ bạn cũng không thể có được sự tập trung tốt 
nảo khác để bước qua thực hành những phương pháp thiền cao 
sâu khác. 


Sự tập trung ở đây có nghĩa là sự “liên hợp” hay “liên tụ” tất cả 
những suy nghĩ của chính mình — Vì bạn luôn luôn trong tình 
trạng những ý nghĩ này lang mang với những ý khác, đan chéo 
lẫn lộn nỗi tiếp nhau. Khi bạn tập trung vào hơi thở của mình, 
chỉ chú ý đến hơi thở thôi, chứ không nghĩ về điều gì khác, thì 
bạn đang tập trung vào hơi thở của mình và ý thức, biết, thấy rõ 
hơi thở của mình, đang vào ra một cách tự nhiên. Bạn sẽ chắc 
chắn cảm thấy bình lặng, thư giản, thậm chí nhiều năng lượng 
hơn, ngay sau khi thực hành việc thiền tập này. 


6. Các Bước Thực Hành Đúng Đắn 


413 


Bước 1 - ĐẼM TỪ CUÓI TỪNG HƠI THỞ RA 

Thở vào, thở ra — Đếm “Một”; 

Thở vào, thở ra — Đêm “Hai” 

Và đêm đên “Mười”, rôi bắt đâu đêm lại từ “Một”. 

Cứ thực hiện việc “chú tâm” vào & đếm hơi thở như vậy trong 
vòng khoảng Š phút. 

Bước 2 - ĐÉM TỪ ĐẦU TỪNG HƠI THỞ VÀO 

Đếm “Một” — Thở vào, thở ra; 

Đêm “Hai” — Thở vào, thở ra `. 

Và đêm đên “Mười”, rôi bắt đâu đêm lại từ “Một”. 

Cứ thực hiện việc chú tâm vào và đếm hơi thở như vậy trong 
vòng khoảng Š phút. 

Bước 3 - QUÁN SÁT TOÀN BỘ HƠI THỞ (LUÔNG 
HƠI THƠ) 

Ngừng đếm và chỉ tập trung vào hơi thở. Theo dõi hay quán sát 
hơi thở ra vào. 


Bước 4— QUÁN SÁT KHOẢNG KHÁC HƠI THỞ 


Chú tâm, tập trung vào cảm giác ở lỗ mũi, hay chỗ cánh trên của 
lỗ mũi hoặc chóp của mũi môi khi luông hơi thở vào hoặc ra. 


414 


7. Phân Tích Các Bước Thực Hành 


Về thực hành thì có 4 Bước thực hành, nhưng trong lý thuyết thì 
chỉ có 3 Bước, đó là: 


(1) Đếm (gồm Bước 1&2 trên đây); (2) Nối kết (Bước 3 trên 
đây); (3) Tiếp xúc. 


(U ĐÉM 


Việc “đếm” ở bước đầu tiên giúp cho bạn tập trung vảo đối 
tượng thiền. Bước I thì tương đối dễ làm, nhưng ở Bước 2 thì 
bạn chú tâm nhiều hơn vào hơi thở, đặc biệt là “khoảng khắc” 
ngay trước khi hơi thở vào. Hai bước này thường được gọi là 
“cách nhanh”. 


Nếu bạn thấy hơi khó khăn với “cách nhanh” này, bạn có thể 
chuyên qua “cách chậm” (gâp đôn), đó là: 


Thở vào — Đếm “Một”; Thở ra - Đếm “Một”. 

Thở vào — Đếm “Hai”; Thở ra - Đếm “Hai”. 

Và đêm đến “Mười”, rồi bắt đầu đếm lại từ “Một”, cho đến khi 
nào bạn cảm thấy sự tĩnh lặng. 


Bạn có thể đếm đến bất cứ con số giữa 5- 10. Nhưng nếu dưới 5, 
thì quá ngắn, không kịp tập trung: nhưng nếu quá 10 thì quá đài, 
có thê làm bạn xao lãng, do chỉ lo đếm mà quên mất sự tập trung 
vào hơi thở ra vào. 


415 


b Lưu ý: Chú ý đến hơi thở như là một “luồng” hay “dòng” 
thở liên tục. Việc “đếm” thật sự chỉ là phụ trợ cho việc tập 
trung. Nếu bạn thấy việc đếm chỉ làm cho tâm bạn xao lãng, 
mất đi sự “chú tâm” vào hơi thở ra vào, thì bạn không cần 
phải đếm: Đơn giản là bước qua thực hiện Bước thứ hai: Kết 
Nôi). 


(2) KÉT NÓI 


Sự kết nói là liên quan đến Bước 3, đó là sự chú ý, chú tâm liên 
tục, không gián đoạn, vào những hơi thở ra, hơi thở vào. Đơn 
giản, bạn cứ để mình bị hút vào “dòng hơi thở” khi nó đi vào và 
khi nó đi ra (là lúc nó lên hay xuống, co hay giãn). 


(3) TIẾP XÚC 


Sự tiếp xúc là nói đến Bước 4. Đó là hành vi vật lý của hơi 
thở khi tiếp xúc ở đầu lỗ mũi khi nó đi vào hay khi nó đi ra. 
Điều này cũng có nghĩa là “điểm tiếp xúc” của hơi thở, là 
đầu chóp mũi. 


b> Vào bất cứ lúc nào, khi bạn đã đạt được niềm an lạc và 
tĩnh lặng, bạn không cần những ngôn từ phân tích này nữa. 
Cứ thản nhiên hưởng thụ niềm an lạc và tĩnh lặng đó. Không 
cân quay lại phân tích, gọi tên chỉ làm cho tâm bạn xao lãng 
mà thôi!. 


8. Chế Noự Sự Xao Lãng Trong Khi “Thiền Chú 
Tâm Vào Hơi Thở” 


416 


1. Tâm Lăng Xăng, Chạy Nhảy — 


Điều nảy là hoàn toàn thường xuyên xảy ra đối với những người 
mới bắt đầu tập thiền, nhất là đối với những người “nhảy ngay” 
vào việc thiền tập mà không “khởi động” trước. Ví dụ bạn nên 
tụng đọc vải câu kinh, hoặc bạn nên bắt đầu ngồi yên lặng một 
lúc trước khi bắt đầu vào việc thiên. 


“Bài thuốc” tốt nhất để giải vấn đề tâm lăng xăng, chạy nhảy 
là việc “quán sát sự phông lên, xẹp xuống” của bụng khi thở. 
Vị trí là gần chỗ lỗ rún, nhưng đúng hơn là phía trên lỗ rún 
khoảng 2-3 cm. 


2. Những Suy Nghĩ Không Lành Mạnh, Bắt Thiện — 


Như là Tham dục, Sân hận, Buôn ngủ, Bắt an hay Nghi ngờ. Tất 
cả đều có thể vượt qua bằng phương pháp hay “bài thuốc” truyền 
thống sau đây: 


(a) Dùng đối trị: 
Tu dưỡng hay tập tành hay suy nghĩ những mục tiêu, đối tượng 


ngược lại. Ví dụ, để chế ngự lòng thù ghét thì tu dưỡng, nâng 
cao lòng từ bị, lòng thương người. 


(b) Dùng sự chán bỏ: 

Nghĩ về những hậu quả xấu hay những bất lợi hay sự gớm ghiếc 
khi chúng ta đang mang tâm trạng bắt thiện như vậy. Ví dụ, khi 
đang bị mê mờ trong sắc dục, nghĩ đến sự gớm ghiếc, nhăn 
nhúm của “sắc đẹp” đó khi về già. 


417 


(c) Dùng Tâm mở rộng: 

Giang tay mở rộng, giữ thái độ bàng quang, thản nhiên, đơn giản 
là không để ý đến những suy nghĩ tiêu cực đó — nó cứ khởi sinh 
lên, rồi đến khi nó biến mất. Nó cứ đến, cứ đi mặc nó, như trời 
xanh bàng quang, không để ý gì việc mây đến mây đi. Nên thái 
độ này hay còn gọi là “Thái độ của bầu trời”. 


(d) Dùng cách phân tích ý nghĩ: 

Nhận dạng ra nguyên nhân hoặc hiểu rõ vẫn đề để giải 
quyết. Ví dụ: “Tôi đang giận về cái gì?”, vân vân, hoặc tự 
hỏi mình “Tại sao tôi có cảm giác như vậy?”, như vậy bạn 
có thể khám phá ra nguyên nhân của tâm mình và làm cho 
nó cân băng lại. 

(e) Dùng quyết định dứt khoát: 

Dứt khoát, chế ngự hay trấn áp ngay những ý nghĩ tiêu cực, bất 
thiện đó ngay từ lúc chúng vừa khởi sinh. Ví dụ, khi tâm tham 
dục khởi sinh trong lúc thiền tập, thì không cần suy nghĩ cách 
“đối trị”, cách “chán bỏ” hay cách “bầu trời” gì cả, cứ dứt khoát 
dẹp bỏ ngay ý nghĩ đó ngay, vì biết rằng nó là trở ngại. Dứt 
khoát dẹp bỏ ý nghĩ đó. Nếu ý nghĩ đó không biến mất ngay, thì 
lập tức dùng những cách trên thì chắc chăn sẽ không còn ý nghĩ 
tham dục đó ngay. 


3. Nôi Sợ — 
Khi nào có nỗi sợ nào xuất hiện khi bạn đang hành thiên và bạn 


không thê nào kiêm soát được nó, đơn giản là mở mắt ra vả 
ngừng việc hành thiên. 


418 


> Nếu bạn không quen với bóng tối, bạn nên để đèn sáng khi 
mình đang thiên tập hoặc nên thắp đèn sáng trên điện thờ, nếu 
bạn đang ngồi thiên đôi diện với một bàn thờ Phật hay tố. 


4. Hình Ảnh Hiện Lên Trong Tâm — 


Bạn có thể có những hình ảnh, màu sắc và thậm chí nghe được 
âm thanh hay ngửi thấy mùi hương. Đó là những thứ do tâm tạo 
ra, đó là những “mộng tưởng” — đó chỉ là sự phóng ảnh của tâm 
bạn, hay sự phóng tâm. 


Nếu nỗi sợ hay những ý nghĩ bất thiện khởi lên, bạn cứ áp 
dụng những phương pháp và thái độ như trên, thì sẽ chế ngự 
được ngay. 

>> Dù cho những hình ảnh nổi lên là đẹp đẽ hay thú vị đến 
đâu, cách khôn ngoan là không nên “thưởng thức ” nó quá 
lâu — nên coi chúng là giả, chỉ là do tâm tạo ra và do chính 
mình tạo điễu kiện cho chúng xuất hiện trong tâm. Và những 
thứ “ảo ảnh” đó là vô thường, là bất toại nguyện và là giả 
danh. 


5. Niềm Hạnh Phúc, Vui Sướng — 

Khi niềm hạnh phúc, an lạc khởi sinh, bạn phải nên cần thận, 
không được bị nó làm “mê muội”. Bạn nên coi nó với thái độ y 
hệt như thái độ đôi với những hình ảnh giả danh, mộng tưởng nói 


trên. Đôi lúc bạn thấy cơ thê lắc lư, rùng mình khi gặp những tâm 
trạng này, nhưng bạn chỉ cần đơn giản dẹp ngay sự cử động này. 


6. Những Đau Đón, Khó Chịu Về Thân Thể — 


419 


Như là những cảm giác bị tê cứng, bị ngứa ngáy, bị đau nhức. 
Đó thường cũng là những cảm giác do tâm tạo ra, do tâm phóng 
ra trong lúc hành thiền. Nếu những cảm giác này là có thể chịu 
đựng được, thì bạn cứ quan sát chúng đến rồi đi. 


Nhưng nếu có cảm giác nào không chịu đựng được, tập trung, 
chú tâm vảo việc làm giảm những cảm giác đau nhức đó; hoặc 
lặng lẽ thay đổi tư thế ngồi thiền (để khỏi làm ảnh hưởng đến 
những người đang cùng ngồi thiền với bạn). 


7. Sự Tha Hoá — 


Đôi lúc, sau một thời gian thực hành việc thiền tập chú tâm vào hơi 
thở, bạn có cảm giác ác cảm với người khác hay cảm giác “né 
tránh” cuộc đời. Bạn cảm thấy xa lánh với mọi người. Đến lúc này 
là lúc bạn cần chuyền sang việc thực hành Thiền Quán Tâm Từ. 


9, Lưu Y Về “Hơi Thớ” 


Điều quan trọng bạn cần phải hiểu rõ là trong suốt quá trình 
thiền tập, bạn không được thúc ép hơi thở. Tức là không được 
cô ý thở ra thở vào theo ý của mình, mà hãy để hơi thở thở theo 
cách tự nhiên của nó, của cơ thể mình. 


).7hật ra, dù bạn có cố ÿ thở nhanh chậm kiểu Øì) thì sau một 
lúc hơi thở cũng quay về nhịp thở tự nhiên của cơ thê mình. 


Hơi thở của bạn nên được điều hòa, không thở ra vô thành tiếng, 
không thở gâp gáp, hôn hên, mà thở một cách thảnh thơi, yên ả. 


420 


Nếu thở mạnh gây tiếng ồn và làm xao lãng tâm trí. Nếu thở ào 
ào hay hồn hên là do sự thúc ép miễn cưỡng, là do bạn cô ý thở 
và sẽ làm cho bạn trở nên mệt nhọc, không tự nhiên. Hơi thở 
thanh thản, yên ả là thở tự nhiên, vào ra theo nhịp thở tự nhiên 
của cơ thể. 


> Khi cơ thể và tâm trở nên tĩnh lặng trong khi hành thiên, thì 
hơi thở sẽ tự động ngăn lại, thậm chí trở thành rất vì tê đến nồi 
bạn không còn cảm tháy hơi thở của mình nữa. 


Điều này không có gì phải lo lắng, vì sau đó hơi thở sẽ tự “quay 
trở lại”. Lúc đó, bạn nên tập trung chú tâm vào chóp mũi (điểm 
tiếp xúc vào ra của hơi thở); Hoặc bạn ý thức toàn diện về cơ thể 
mình, từ trên đỉnh đâu cho đến đầu ngón chân; Hoặc chủ tâm 
vào những điểm-tiếp-xúc trên cơ thể (chẳng hạn chỗ của hai 
ngôn tay cái chạm nhau... ). 


10. Những Ích Lợi Của Việc “Thiền Chú Tâm 
Vào Hơi Thở” 


1. TĂNG THÊM SỰ TỈNH GIÁC, SỰ Ý THỨC, dẫn đến sức 
mạnh hay khả năng quán sát (và kết quả là trí nhớ cũng tốt hơn) 
và quan tâm sâu sắc hơn đối với mọi sự việc diễn ra — Thật vậy, 
bạn sẽ trở nên thú vị và tăng cảm hứng cho mình hơn. Những 
giác quan của bạn cũng trở nên nhạy bén hơn và sáng suốt hơn. 


Vậy là bạn đang sống, đang ý thức rõ về “sự sống của mình”. 
(Hơi Thỏ) 


2. Bạn sẽ dần dần thấy HẠNH PHÚC HƠN. 


421 


3. Bạn sẽ trở nên TRỰC QUAN VÀ SÁNG TẠO HƠN bởi vì Tâm 
an tĩnh và trong sáng sẽ là tiêm năng cho những ý tưởng tôt. 


4. Ích lợi QUAN TRỌNG nhất là sự GIẢI THOÁT KHỎI ĐAU 
KHÔ, chán chường và bất toại nguyện. Bạn sẽ trở nên độc lập về 
mặt tình cảm: Bạn sẽ có thêm nhiều năng lượng và trí tuệ để 
giúp đỡ những người khác. 


(H). PHƯƠNG PHÁP “THIÊN QUÁN TÂM TỪ?” 


Tu dưỡng lòng Từ Bi thì đặc biệt rất tốt cho những ai đang có 
vấn đề về giao tiếp giữa mình và mọi người hay mọi vật xung 
quanh, những ai đang có tâm sân hận, thù ghét, ác ý, xa lánh con 
người và những ai đang bị tự kỷ hoặc tự thù ghét bản thân mình. 


Thực hành thiền quán về Tâm Từ sẽ giúp cho mọi người tăng 
trưởng lòng BI Mãn, lòng trắc ân, thương yêu con người và 


từ trong tâm mình sẽ phóng trải lòng từ bi qua mọi người 
xung quanh. 


11. Cách Thực Hành Đúng Đắn 
Bước 1— BẢN THÂN MÌNH 
Chúng ta có thê phát triển Tâm Từ bi đối với chính bản thân 


mình. Bạn đọc trong tâm mình nhiều lần về đối tượng là chính 
bản thân mình. 


422 


CÂU CHO MÌNH ĐƯỢC KHOẺ MẠNH! 

CÂU CHO MÌNH ĐƯỢC HẠNH PHÚC! 

CÂU CHO MÌNH KHÔNG SÂN HẬN! 

CÂU CHO MÌNH LUÔN ĐƯỢC THÀNH CÔNG! 

CÂU CHO MÌNH KHÔNG BỊ NGUY HẠI, TAI ƯƠNG! 


Và vân vân.... 


Bạn có thể lập lại I hay 2 câu nguyện trên trong cùng một câu, ví 
dụ: 
CÂU CHO MÌNH ĐƯỢC KHOẺ MẠNH & HẠNH PHÚC! 


Bước 2 - MỘT NGƯỜI HỌ HÀNG HAY BẠN BÈ Ở GẦN 
MÌNH 


Đó là người còn sống, c có thê là một người rất tốt, rất tử tế với 
bạn. Hãy mường tượng về người ấy và phát triển lòng Từ ái, tình 
thương mến giống y như cách bạn phát triển lòng Từ ái cho 
chính bản thân mình. 


Bước 3 - MỘT NGƯỜI TRUNG LẬP 


Bạn hãy chọn một người mà bạn cũng không thích mà cũng 
không ghét, đặc biệt chọn người mà bạn hay gặp mặt thường 
xuyên. Hãy tâm niệm và phát triển lòng Từ ái đối với người ấy, 
như cách mà bạn phát triển lòng Từ ái đối với chính bản thân 
mình và những người thân thuộc nhất như trên. 


Bước 4—- MỘT NGƯỜI CÓ VẤN ĐÈ KHÓ KHĂN 


423 


Bạn có thể chọn một người đang có vấn đề rắc rối, khó khăn, 
đang phiền não, một người đang bất hạnh. Nếu bạn nâng cao 
được lòng Từ ái và Bi Mẫn mạnh mẽ, bạn có thể chuyên Tâm Từ 
của mình sang cho người đang bị tồn thương tinh thần hoặc thậm 
chí đó là người mà bạn đang ghét hoặc ngay cả là kẻ thù của bạn. 


Nếu bạn không tìm được người nảo (là kẻ thù) như vậy, bạn có 
thê chọn đôi tượng là người đã làm những việc trái ý bạn, làm 
những việc bạn không hải lòng. 


Bước 5— RẢI TÂM TỪ RA KHẮP MỌI NƠI, MỌI HƯỚNG 
Trước hết, bạn xếp hàng những 04 loại người đó, bao gồm: 


(1) Bản thần mình 

(2) Người Thân, bạn bè gần gũi (người bạn thương mến), 
(3) Người Trung Lập (người bạn không thương, không ghét), 
(4) Người Có Vấn Đề với bạn (người bạn ghét, “kẻ thù') 


Và bắt đầu chú tâm phát triển lòng Từ ái và Bi mẫn một cách 
giống nhau với tất cả mọi người. Bạn phát triển lòng thương 
mến, sau đó nghĩ đến từng đối tượng khác nhau, và cô găng 
thương mến tất cả như nhau. 


Ví dụ, trong một khóa thiền, bạn có thể chánh niệm, phát 
triển Tâm Từ và hướng về tất cả mọi người khác nhau đang 
có mặt ở nơi thiền tập. Sau đó, bạn hướng Tâm Từ của mình 
đến tất cả mọi người trong khu nhà đó, mọi người trong khu 
vực địa phương đó, mọi người trong thành phố đó, hay trong 
đất nước đó. Sau đó, bạn tập nghĩ rải lòng từ bi đi khắp 
muôn phương. 


424 


Điều này nghe có vẻ to tát, khó làm. Nhưng thật ra khi thiền tập 
tốt, bạn hoàn toàn có thể làm được. Ví dụ, bạn vừa đọc, tham 
quan hay tìm hiểu xong lịch sử bi thương ở một địa phương nào 
đó, rồi khi bạn đến đó, đứng ở bên đường nhìn những dòng 
người qua lại, đủ loại người, bạn sẽ chứng kiến lòng mình khởi 
tâm Từ Bi và nhìn về ai bạn cũng thấy yêu mến họ, thông cảm 
với họ, muốn chia sẻ những đau thương với họ. 


Tâm Từ Bi cũng sẽ được khởi sinh, nâng cao và được rải khắp 
khi bạn đi qua những nơi vừa gặp tai ương, những nơi nghèo đói, 
đang chịu nhiêu đau khô của cuộc sông này. 


Bằng cách như vậy, bạn có thể chánh niệm và nâng cao lòng Từ 
Ái khi đang hành thiền và rải tâm từ của mình đi khắp mọi nơi, 
Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới, Dọc, Ngang xung quanh bạn. 


12. Phân Tích Các Bước Thực Hành 


Năm (05) bước thực hành việc tu dưỡng Tâm Từ trên đây được 
thực hiện từ mức độ dê cho đên khó, cho đên bước quan trọng 
nhât cuôi cùng là rải Tâm Từ khắp nơi. 


Bước 1 đầu tiên dễ dàng thực hiện với đối tượng là chính bản 
thân mình, vì mọi người phàm tục chúng ta thường “không hải 
lòng với bản thân mình, đôi khi thấy tự kỷ, đôi lúc thấy tự ty và 
đôi lúc thấy chán ghét bản thân mình”, (chẳng hạn khi thấy mình 
không làm được việc hay thành công như người khác). Những 
thái độ này đối với bản thân được khởi sinh một cách có ý thức 
hoặc vô thức, tức là có khi bạn chủ động khởi sinh tâm như vậy, 
có khi bạn không có ý thức về những suy nghĩ đó khởi sinh. 


425 


Ý nghĩa của việc thực hành Từ Bi với bản thân trước tiên là bởi 
vì nêu bạn không thương mên chính bản thân mình được, thì có 
lẽ sẽ rât khó lòng khởi sinh Tâm Từ yêu mên những người khác. 


Bước 2 thứ hai, phát triển Tâm Từ đối với người mình thương 
mến, gần gũi (như bạn bẻ thân, họ hàng, anh chị em gần 
gũi...vẫn còn đang sống). Bạn phải cần thận khi nghĩ về những 
người thân thiết, đặc biệt như vợ chồng hoặc người yêu thích, 
bạn tập tăng trưởng lòng Từ ái chứ không phải để khởi sinh tham 
dục đối với những đối tượng thân mật này: Nếu để tham dục, ái 
dục khởi sinh, thì nó sẽ làm suy yếu sự tập trung của bạn trong 
mục đích thiền tập. 


Nếu chọn nghĩ đến những người đã khuất thì thường là khởi 
sinh lòng buôn rầu, đau khổ, hoặc những ý nghĩ sợ sệt, lung 
tung nào đó. (-. Những người đã khuất có thể xếp vào những 
đối tượng trong bước quan trọng cuối cùng là rải tâm từ đến 
khắp chúng sinh). 


Bước 3 thứ ba, chúng ta chọn đối tượng là người mình không 
thương, cũng không ghét. Đó có thê là những người nam hay nữ. 
Tuy nhiên nếu những ý nghĩ không lành mạnh hay bất thiện khởi 
sinh, thì bạn nên nghĩ đến người khác. 


Bước 4 thứ tư, chọn nghĩ đến đối tượng là người mình ghét hay 
kẻ thù của mình. Bạn phải tập tâm niệm rằng, việc có kẻ thù là 
một việc bất lợi, không lợi lạc gì cả. Sự thù ghét luôn nằm bên 
trong bạn và sẽ gặm nhấm bạn, đó là thứ tình cảm tiêu cực nằm 
bên trong bạn. (Và chính nó gặm nhắm, làm tôn thương chính 
bạn hơn bất cứ ai). 


Bạn bắt đầu hình dung ra kẻ thù hiện tại của mình và bản thân 


mình vào những ngày trước khi còn thân thiện với nhau và bắt 
đâu phát triên tình thương, lòng thông cảm và tha thứ hay yêu 


426 


mến dành cho người đó. Điều này chúng ta biết là không để dàng 
một chút nào, vì chúng ta đang sông trong cái Tâm tràn ngập 
trong tham, sân, sĩ và những tranh giành trong cuộc sống tất bật, 
trong môi trường mà cứ đọc một tờ báo mỗi ngày hay bật cái TV 
lên thì gặp toàn những câu chuyện hay những cảnh báo động, 
giết chóc, cướp bóc, chiến tranh, trả đũa lẫn nhau giữa những 
con người và cả những đất nước. 


Nhưng bạn hãy cố luyện tập theo các này. Khi bạn vượt qua 
được Bước 4 thứ Tư, thì bạn không thể hiểu hết được răng Tâm 
của bạn đã được chuyên hóa được đến mức độ cao đẹp và từ 
thiện đến dường nảo!. 


Đây là một điều đáng quý, và là nền tảng vững chắc nhất đề bạn tu 
tập và thực hành những hành động công đức khác một cách mạnh 
mẽ, một cách vững chãi. Vì những hành động công đức để tạo 
Nghiệp tốt chỉ có thê thực hiện được một cách trong sạch khi Tâm 
bạn không còn lòng ích kỷ, ghét người và đó ky cá nhân nữa. 


Nếu bạn suy niệm và nhận thấy được đây là chính chìa khóa, là 
công thức cơ sở để tu tập công đức, trở thành người tốt thiện 
bằng hành động cụ thể và tạo Nghiệp tốt thiện, bạn sẽ cảng hoan 
hỷ và phấn đấu thực hành thành công hướng đi này. Mong bạn 
có gắng, nhẫn nhục và khôn khéo đề vượt qua chặng quán tưởng 
quan trọng này. 


13. “Vượt Qua Rào Cản” 


Bước 5 thứ năm là bước cuối cùng và quan trọng nhất trong 
phương pháp và ý nghĩa của phương pháp “Thiên quán Tâm 
Từ”. Bôn bước đâu tiên cũng cực kỳ quan trọng, nhưng là những 


427 


bước cơ bản, bậc thang, nên móng đê người hành thiên bước qua 
bước thứ năm với ý nghĩa lớn lao sau cùng. 


Khi một người đã thực hiện thành công việc phát triển Tâm Từ, 
thì điêu đó tương tự như người đó đã là & đã có mình trong & 
ø1ữa mọi người, và có mọi người trong bản thân mình. 


Khi bạn đi rải Tâm Từ cho một “số đông” người khác (hơn là 4 
đối tượng thiền tập của 4 bước kề trên), nếu bạn mong ước, bạn 
có thể hình dung (quán tưởng) ra nhóm người, những người ở 
quê nào đó, ở thành phố nào đó, hay đất nước nào đó (đang gặp 
hoạn nạn...) hay cả thế giới chúng sinh. 


Đức Phật khuyên dạy trong “Kinh Lòng Từ” (hay cũng có thể 
gọi là “Kinh Từ Bi” ¿ rằng bạn nên thực hành, chánh niệm, nuôi 
dưỡng lòng Từ Ái và Bi Mẫn dành cho tất cả chúng sinh muôn 
loài ở muôn phương. 


(Phần nói về những cách thức để có một “Cuộc sông phúc lành” 
ở PHẦN II của quyên sách sẽ nói kỹ về những vân đề quan trọng 
nhiêu ý nghĩa này). 


Trừ Bước 1 đầu tiên để bạn tập làm quen với Tâm Từ với chính 
bản thân mình, còn bạn hoản toản tùy ý chọn bất kỳ ai, nhóm 
người nào, loài người hay loài chúng sinh nảo để tập Thiền quán 
Tâm Từ ở Bước 5 thứ năm này. 


? Tâm Từ hay Lòng Từ là tâm Từ ái, lòng Từ ái, lòng thương mến dành cho 
người khác hay vật khác. Nhưng khi người nào đã có tâm từ hay lòng từ, 
thì hiển nhiên người đó cũng có luôn lòng Bi mẫn (karuna), tức là lòng 
thương xót, lòng trắc ấn, lòng thông cảm, tha nhân, lòng muốn chia sẻ dành 
cho người và vật khác. Cho nên, về mặt ngôn từ, để dùng cho chính xác từ 
ngữ, thì dịch và gọi là “Tâm Từ” hay “Lòng Từ” (metta), nhưng nhiều chỗ 
người viết dùng từ “Từ Bi” cho đầy đủ thêm ý nghĩa để diễn tả trọn vẹn 
phẩm chất cao đẹp này. 


428 


14. Quán Tưởng & Phóng Rải Tâm TỪ 


Đó là hình dung hay “đưa vào tâm” những đối tượng người hay 
chúng sinh bạn chọn đê chánh niệm, phát triên và rải tâm Từ của 
bạn đên với họ. Điêu này được gọi là “quán tưởng” về đôi tượng. 


Theo Phật giáo, nếu bạn có tu dưỡng Tâm Từ, bạn hoàn toàn có 
thể chia sẻ, chuyên, gửi hay còn gọi là phát quang, phóng, rải cái 
Tâm Từ đó cho mọi người, nhóm động vật hay tất cả mọi chúng 
sinh, theo mọi hướng. Có nghĩa nôm na là bạn chọn đối tượng 
chúng sinh để bạn “nghĩ đến”, “để bạn chia sẻ” Tâm Từ của bạn 
đến với họ. 


Khi hình dung, quán tưởng đến đối tượng khi thiền tập, bạn có 
thể chọn một người bạn thân mến có khuôn mặt vui tươi và sáng 
ngời. Và nghĩ đến khuôn mặt, đối tượng đó, bạn có thể tỏa Tâm 
Từ đến người đó với ý nghĩ, tâm niệm: “Cầu mong anh tốt đẹp. 
Cầu mong hạnh phúc. Cầu mong anh khỏe mạnh, cầu mong anh 
không bệnh tật, anh được suông sẻ, may mắn...”. Hoặc đại loại 
như thế. 


“Rải”, “Phóng” hay “Phát” có nghĩa là sự thể hiện, sự tỏa sáng, 
bao trùm những suy nghĩ tốt thiện, giúp cho mọi sự tốt đẹp, an 
lạc cho đối tượng trong tâm bạn đã chọn. Cho dù bạn được 
hướng dẫn dùng từ “Cầu mong” như trong câu “Cầu mong mọi 
người bình yên...”. Nó không phải là để tụng đọc ra cho mọi 
người nghe, mà chỉ là để bạn cảm nhận trong lòng, cảm nhận 
trong Tâm Từ của bạn dành cho mọi người. 


429 


15. Chế Ngự Những Khó Khăn Trong Việc Thiền 
Quán Tâm Từ 


1. Tâm Lăng Xăng, Chạy Nhảy 


Đó là sự khó tập trung trong quá trình tập thực hành “Thiền 
Quán Tâm Từ”. Việc tâm lăng xăng này có thể được chế ngự hay 
chỉnh lại ngay bằng phương pháp chú tâm hay quay lại theo dõi 
Hơi Thở Ra, Thở Vào ở đầu chóp mũi cho đến khi tâm của bạn 
tập trung trở lại. Rồi ngay sau đó, bạn quay lại chỗ dang dở lúc 
nãy khi đang tập thiền quán Tâm Từ. 


Ví dụ, bạn đang quán tưởng và phát triển Tâm Từ dành cho một 
số nạn nhân vừa bị tai nạn lũ lụt thê lương ở một làng quê nghèo. 
Lúc đó do nhiều lý do, tâm bạn bị xao lãng, mất tập trung. Lúc 
đó, bạn nên quay sang chú tâm vào Hơi thở ra, thở vào của mình, 
ra vào ở đầu chóp mũi. Sau đó bạn sẽ lấy lại được tập trung. Sau 
khi lây lại tập trung, bạn hướng tâm quay lại thiền quán Tâm Từ 
đối với những đối tượng nạn nhân thiên tai đó. 


2. Những Ý Nghĩ Không Lành Mạnh, Bắt Thiện 


Nếu trong khi đang thực tập Thiền quán Tâm Từ mà tâm bạn 
khởi sinh những ý nghĩ, ý tưởng không lành mạnh hay bắt thiện, 
bạn phải lập tức chế ngự theo cách đã ghi trong phần “Chế Ngự 
Sự Xao Lãng Trong Khi “Thiền Chú Tâm Vào Hơi Thở”, 
(Phần 8, Điểm 2). 


Bạn cũng nên tránh chọn những đối tượng hay đề tài có thê làm 


khởi sinh ý nghĩ tham dục trong quá trình thực hành Thiền quán 
Tâm Từ. 


430 


3. Mắt Khả Năng Hình Dung (Quán Tưởng) về Đề Tài, về 
Đôi Tượng 


Trong trường hợp này bạn chỉ cần đơn giản “cô gắng” tập trung 
quán tưởng lại đê tài đôi tượng đó, có thê đọc to lên trong tâm về 
tên gọi của đề tài đối tượng quán tưởng đó. 


4. Những Xao Lãng Khác 


Những tâm trạng khởi sinh như sự sợ sệt, những hình ảnh do tâm 
tạo ra, sự vui sướng hay hỷ lạc, sự khó chỊu...nên được chế ngự 
y hệt như cách chế ngự hướng dẫn trong phần “Chế Ngự Sự 
Xao Lãng Trong Khi “Thiền Chú Tâm Vào Hơi Thở”, 
(Phần 8, Điểm 2). 


16. Những Lợi Ích Của Việc Thực Hành Thiền 
Quán Tâm Từ 


Có 12 ích lợi trong việc hành Thiền Quán Tâm Từ bạn có được 
sau một thời gian bạn đã nghiêm túc thực hành Thiền Quán Tâm 
Từ. Đó là: 


1. ĐƯỢC GIÁC NGỦ NGON - 
Bạn sẽ ngủ một giâc ngon lành, không trở mình thức giâc. 


2. THỨC DẬY SẢNG KHOÁI — 


431 


Bạn sẽ thức dậy khỏe mạnh, sảng khoái, không uê oải, rên, ngáp 
hay lật mình qua lại. 


3. KHÔNG ÁC MỘNG, KHÔNG TRỞ GIÁC KHI NGỦ - 

Nếu có nằm chiêm bao, thì bạn cũng chỉ thấy những hình 
ảnh, những cảnh tượng hạnh phúc, an lạc. Tâm trạng cũng 
giống như niềm hoan hỉ và an lạc sau khi bạn làm một việc 
công đức, sau khi nghe một bài thuyết pháp hay, hay sau 
khi lễ lạy Đức Phật, 8ồ-7á¿ hay sư tổ tại một ngôi chùa hay 
lễ lạy ở những đền thờ những bậc thánh nhân, thiên thần hộ 
pháp. 


4. MỌI NGƯỜI SẼ THẦY BẠN THÂN THIỆN, DỄ MỀN - 

AI nhìn bạn cũng thấy bạn thân thiện, từ bi và dễ thương. Bạn sẽ 
dễ dàng làm quen và cũng thấy mọi người dễ mến, dễ giao tiếp 
và thân thiện. 


5. BẠN TRỞ NÊN TÓT LÀNH VÀ THÂN MÉN ĐÓI VỚI 
NHỮNG CHÚNG SINH KHÁC - 

Những động vật và những “chúng sinh khác người” khác (như 
những thiên thần, địa thần khuất mặt.. .) cũng trở nên thân mến 
với bạn, sẽ không làm hại và gây sợ cho bạn, nhất là xung quanh 
chỗ bạn hành thiên. 


6. BẠN ĐƯỢC BẢO VỆ, PHÙ HỘ — 

Những thiên thần, địa thần, trời thần, quan thánh hay những vị 
hộ pháp sẽ bảo vệ và phù hộ cho bạn. (Bạn sẽ luôn cảm thấy an 
toàn, không khí tốt lành và an bình ở mọi nơi khi bạn đến. Đó là 
lý do (5., 6.) mà nhiều thiền nhân thường hay đọc tụng “Kinh 
Lòng Từ” đề tâm an trước khi ngồi thiền). 


432 


7. BẠN ĐƯỢC BẢO VỆ KHỎI TAI NẠN NHƯ HỎA HOẠN, 
CHÁT ĐỘC VÀ VŨ KHÍ 

Tâm từ của bạn cũng sẽ giúp bạn khỏi những tai nạn hay thoát 
khỏi những nguy hiểm chết người. 


8. TÂM ĐƯỢC TẬP TRUNG DẼ DÀNG ~ 
Bạn hoàn toàn chê ngự được những trạng thái buôn ngủ hay 
những chướng ngại khác của việc hành thiên. 


3. DIỆN MẠO ĐẸP ĐẼ, THANH THOÁT -— 
Sắc diện bạn trở nên sáng sủa, rạng ngời và dễ mên. Điều này là 
lẽ thông thường, dễ thấy. 


10. TÂM VỮNG CHÃI, KHÔNG RỒI LOẠN KHI CHÉT— 
Khi cái chết đến, tâm bạn bình yên, bạn sẽ chết trong yên bình 
cứ như đi vào một giấc ngủ. 


11. TÁI SINH VẺ CÕI LÀNH - 

Nếu bạn không tu hành đến được giải thoát hoàn toàn (Niết-bàn) 
trong kiếp này, thì khi bạn chết, bạn sẽ được tái sinh về cảnh 
Tiên, về những cõi Trời hạnh phúc cao đẹp. 


Ngay cả khi bạn còn sống, bạn cũng như thấy mình tái sinh hạnh 
phúc trong từng ngày. 


17. Tránh Bỏ Những Điều Cực Đoan 


433 


Dường như chúng ta thường sống trong một sự hiện hữu có 02 
cực đoan khác nhau, đó là những mức độ khác nhau vê “năng 
lượng” sông. 


Một cực là năng động, sông động, thậm chí là quá khích, ào ạt. Một 
ít sự bình lặng và cân băng ở giữa. Và một cực khác là với mức độ 
thâp nhât là buôn chán, chán đời, ủ dột, ngái ngủ, bạc nhược. 


Ví dụ, đôi khi vì những nguyên nhân nảo đó, bạn mất đi sự tập 
trung cơ bản và sự chú tâm càng trở nên bị tản ra, giống như con 
thuyền đứt dây neo trong bão táp, cứ lang thang, gọi là bị “trôi 
giạt” kỳ hồ, vô phương. 


. Trong trường hợp này, bạn phải hướng sự “chú tâm” xuống 
bụng, quản sát sự phông lên xẹp xuống của bụng theo hơi thở ra 
vào. Có định sự chủ tâm vào chỗ bụng đó. 


Những lúc đó, bạn đừng cô tâm thúc ép mình. Những lúc đó, 
cách tốt nhất là bạn cứ thực hành việc “chỉ ngồi” trong yên lặng. 


Nhiều khi đang ngôi thiền, sau một lúc, với những lý do không rõ 
ràng, bạn như bị “bôc hơi” hay “hêt hơi”. Tình trạng này nhiêu lúc 
được gọi là “bị chìm xuồng”, giống như năng lượng đang vơi cạn 
đi và tâm trạng, tình cảm trở nên trống rỗng và mờ nhạt. 

)- 7Trong trường hợp này, bạn phải quay lại tập trung sự “chủ 
tâm ” vào chóp mũi va quán sát theo hơi thở vào ra ở đó. 

›> Lưu ý: 

Sẵn đây cũng nói luôn về việc kết thúc việc ngồi thiền. Bạn 


không nên thay đôi một cách đột ngột. Cũng như sau một cuộc 


434 


chạy bộ, bạn không nên năm ngay xuống đất hay nhảy ào vào 
tăm ngay, mà phải làm cho cơ thể “hạ nhiệt” hay buông lỏng lại 
từ từ. Sau khi ngồi thiền, bạn không nên lập tức quay lại làm 
những công việc khác ngay. Bạn nên dành 5-10 phút thư giản, 
chăng hạn ở ngoài vườn cây, trong yên lặng, chánh niệm, “xả 
hơi” cho cơ thê bạn, rồi sau đó mới quay lại những công việc 
thường nhật. 


18. Tiến Bộ 


Làm sao bạn biết được mình có tiến bộ hay không trong việc 
thiền tập? Thước đo là nằm ở chỗ kết quả bạn cảm nhận thế 
nào về sự an bình, an lạc và sự hoan hỷ, thích thú thực hành 
Thiền tập. 


Khi bạn có tiến bộ trong việc thiền tập, Tâm lăng xăng sẽ 
không còn nữa và Tâm tập trung càng lúc càng được dễ dàng 
và thoải mái hơn. Cảm giác về sự hài lòng và an lạc sẽ được 
tăng lên. 


Vậy là bạn đã bước vào giai đoạn chánh niệm hay trạng 
thái “đạt thiên” đâu tiên. Trong trạng thái an bình và hỷ lạc 
này, ý nghĩ của chúng ta trở nên chỉ quan tâm đên những đôi 


tượng thiên. 


Sự thực hành được cân bằng là một phương cách đề nâng cao sự 
tiên bộ trong việc thiên tập của bạn. 


“Thiền Chú Tâm vào Hơi Thở” giúp cho bạn “hội nhập”, tập 
trung và tĩnh lặng, trong khi “Thiền Quán Tâm Từ” thì giúp bạn 
trở nên rạng rỡ, tỏa sáng và thản nhiên và giúp bạn có thể giao 
tiếp, “đối xử” đễ dàng với tất cả mọi người. 


435 


Hai phương pháp hành thiền này nên được thực hành một cách 
cân bằng với nhau. Nếu không, bạn có thể vô tình phát triển một 
dạng ý thức “xa lánh”, là khi bạn không còn trải nghiệm chính 
bạn. Nếu không cân băng như vậy, bạn sẽ trở thành một kẻ quan 
sát cách ly, chỉ nhìn thấy nhưng không cảm thụ được. Đó là dạng 
người chỉ tồn tại, nhưng không phải đang “sống”. 


)- Vì vậy, lời khuyên cho bạn là hãy thực hành song song 02 
phương pháp thiền cơ bản rất quan trọng này. Vì không có 
phương pháp tâm linh hay thiền cao siêu nào có thể đạt được 
mà không có những phương pháp nên tảng đầu tiên này!. 


Cứ như những ngôi nhà vậy, bạn không thê xây một ngôi nhà với 
vách, mái đẹp nêu không xây một nên móng vững chắc cho nó 
trước. 


Cuối cùng của “Hướng Dẫn” cơ bản này, xin được nhắc lại, khi 
bạn thực hành cân bằng, đều đặn & đúng đắn 02 phương pháp 
Thiền cơ bản quan trọng này, bạn sẽ có được: 


(1) Tâm trong sáng và an định. Tâm tập trung và an bình. 


(2) Tâm Từ và Lòng Bi Mẫn làm bạn sáng ngời, dễ mến, dễ 
thân thiện trong ánh mắt và tình cảm của mọi người. Làm cho 
bạn được bảo vệ, được gia hộ đề thực hiện việc phóng rải tâm 
từ và thực hiện những hành động công đức tốt lành. 


Tâm được cân bằng và trong sáng, cùng với lòng Từ Bi tăng 
trưởng, sẽ hướng mọi hành động của bạn vào những việc làm tốt 
đẹp, những hành động công đức. Để làm gì? (Cứ luôn luôn hỏi 
lại câu này!). Đề bạn liên tục tích lũy những công đức tốt đẹp và 
những thiện Nghiệp tốt lành. Mục tiêu “Hấy làm người tốt” 
của bạn đang và tiếp tục được thực hành vững chãi. Để làm gì? 


436 


Đề mang lại sự an lạc và phúc lành cho chính bản thân bạn và 
mỌI ngƯỜI. Đề mang lại sự vô ngại, yên tâm và hứa hẹn cho 
“tương lai tốt đẹp” trong những chuyên đi dài vô định sau khi từ 
giã kiếp sông này. 


ee 


m Tóm Tắt PHẢN V: 


Thiền tập là phần quan trọng, có lẽ là phần quan trọng nhất 
trong việc thực hành và tu tập theo đạo Phật. Đây chỉ là những 
hướng dẫn rất cơ bản về thiền để cho bạn bắt đầu tập thực hành 
một cách từng bước đứng đăn từ ban đầu. 


Sau khi bạn đã nắm vững và thuần thục những phương pháp 
thiền cơ bản này, các bạn sẽ tiến sâu vào thực hành những phần 
thiền định tâm và thiền quán (Thiền Minh Sát, thiền quán Tứ 
Niệm Xứ). 

Hãy nghĩ về những chuyến đi vô định đó của kiếp sau mà cố 


găng thực hành công thức: 


I- Làm Công đức (ðó thí) 
2- Giữ Giới hạnh (Đạo đức) 
3- Thiền tập (7u dưỡng Tâm) 


cùng lúc với nhau, bạn sẽ thấy được ngay những niềm hạnh phúc 


và an lạc ngay trong cuộc sông nảy, ngay trong một tương lai 
gân. Chắc chăn là như vậy!. 


437 


Vậy thì đâu còn câu hỏi rằng những phúc lành đó có được theo 
mình trong một tương lai xa hơn hay qua kiệp sau hay không?. 
Sao lại không, tại sao có gần mà không có xa, phải không các 
bạn?. 


438 


Cùng Một Người Viết 


1. “Những Điều Phật Đã Dạy” (“What The Buddha Taught” 
by The Most Ven. Ph.D. Wapola Rahula). 


2. “Giáo Trình Phật Học ` (Toàn bộ) (“Buddhism Course” by 
Chan Khoon San). 


3. “Hành Hương Về Xứ Phật” (“Buddhist Pilgrimage” by 
Chan Khoon San). 


4. “Không Có “Tiểu Thừa” Trong Phật Giáo” (“No 
Hinayana In Buddhism ” by Chan Khoon San). 


3. “Con Đường Của Chúng Ta” (dành cho mọi người tại gia). 
6. “Thiền Phật Giáo — Tuyển Tập ”. 


7. “Một Kiếp Người” (đang biên soạn). 


439 


